HỌC MÀ KHÔNG TU LÀ ĐẤY SÁCH TU MÀ 
KHÔNG HỌC LÀ TU MÙ 


Buổi nói chuyện hôm nay, tôi không nói những phát minh mới, chỉ trình 
bày đường lối chủ trương của tu viện để các thiền sinh nắm vững mà tu học cho 
đúng, không còn nghi ngờ, và nếu có trình bày cho người học hiểu thì phải chính 
xác và rõ ràng. 

Muốn rõ đường tu hành của Tu viện Chơn Không, trước hết phải nhìn lui 
về lịch sử Phật giáo Trung Hoa. Phật giáo Trung Hoa từ đời Tắn tới đời Đường 
chia ra mười tông phái. Về sau, từ các đời Nguyên, Minh, Thanh còn lại bốn tông 
là: Thiền, Giáo, Tịnh và Mật. 

Giáo trùm cả Thiên Thai tông, Hoa nghiêm tông, Tam Luận tông, Pháp 
tướng tông... Nói chung, các tông có chủ trương học kinh, luật, luận đều thuộc về 
giáo. Còn Thiền tông, Tịnh Độ tông, Mật tông hoằng hóa; nhưng có hai tông nổi 
bậc là Giáo và Thiền. Giáo chỉ cho những vị tu sĩ chuyên học và trì tụng kinh điền, 
chùa nào học và trì tụng kinh điển thì được coi như tu theo Giáo. Còn Thiền thời 
bấy giờ nhắm thắng Thiền thoại đầu, do chư Tổ dòng Lâm Tế từ đời Tống xiến 
dương. Hai bên Thiền và Giáo có chủ trương khác nhau nên công kích lẫn nhau. 
Thiền thì công kích Giáo là kiến giải suông, chỉ học hiểu mà không thực hành. 
Giáo thì công kích Thiền là thiền ngu dốt, không thông giáo lý, vì thiền chuyên tu 
thoại đầu chủ trương độn công phu. Nghĩa là thiền sinh chỉ tin vào vị thầy hướng 
dẫn, vị hướng dẫn cho một câu thoại đầu, thiền sinh phải dồn hết tâm lực khán câu 
thoại đầu đó cho tới ngày ngộ, chứ không học kinh điền, ngoại trừ những buổi 
khai thị của vị thầy đó thì có tham học. Do đó, hai tông có cớ để công kích nhau. 
Còn Tịnh Độ và Mật tông thì có chủ trương đường lối riêng, nên ở đây không bàn 
tỚI. 

Xét ra, Thiền và Giáo bên nào cũng có ưu điểm, nhưng cũng không tránh 
khỏi khuyết điểm. Giáo ưu ở chỗ học kinh điển, nhưng khuyết ở chỗ học hiểu mà 
không hành, chỉ đem kinh điển ra giảng nói, tụng đọc thôi. Kinh luật Phật dạy để 


cho người thực hành, chớ không phải dạy để giảng thuyết suông hay tụng đọc 
suông mà không thấy chân lý. Thiền chuyên khán thoại đầu, được cái ưu là dồn 
hết tâm lực trong câu thoại đầu, không bị chi phối bởi những kiến giải. Nhưng vì 
không học kinh điền, nên chỉ tu đến khi nào ngộ mới có thê ra giáo hóa được, nếu 
chưa ngộ thì lúc đó đành chịu độn công phu! Thiền được coi là một tông phái 
không trọng giáo. Bởi không trọng giáo nên lâm vào cái lỗi lớn là tu mà không 
thông giáo lý Phật, và sau lại vấp thêm lỗi thứ hai nữa là vì không trọng giáo chỉ 
chuyên khán thoại đầu để chờ ngộ đạo. Song mỗi pháp hội năm bảy trăm thiền 
sinh, người ngộ đạo chỉ một hai thôi, những người khác thì sao? Đó chính là cái 
nhân của thiền thoại đầu biến các chùa Thiền tông thành Tịnh Độ sau này. Tại sao 
vậy? Vì khán thoại đầu mà không ngộ thì tốt hơn trở lại nệm Phật, vì niệm Phật 
nhẹ nhàng ít nhọc hơn khán thoại đầu (ví dụ khán câu "Niệm Phật là ai?" Thiền 
sinh dồn hết tâm lực vào câu hỏi mà không trả lời được, để chờ ngộ...). Người 
khán thoại đầu tin vào lời của vị thầy chỉ dạy, hướng theo đó tu cho tới khi ngộ 
đạo, chớ không trông cậy vào kinh Phật. Về sau, có nhiều người cho rằng tin Phật, 
nhứt là Phật A DI Đà, trong 48 lời nguyện có lời nguyện là: "AI niệm danh hiệu 
Ngài, sẽ được Ngài đón về Cực lạc". Tin và tu như vậy dễ hơn. Do đó, người tu 
Thiền dần dần chuyển sang Tịnh Độ. Chính ở Việt Nam các chùa thiền tông sau 
này biến thành chùa Tịnh Độ cũng vì lý do đó. Không phải ai khán thoại đầu cũng 
đều ngộ, nếu không ngộ thì cả đời tu không sáng sủa. Hai tông Thiền và Tịnh đều 
có ưu và khuyết. Tịnh Độ ưu là tin vào đức Phật A Di Đà, khuyết là cõi Cực lạc 
quá xa. Thiền thoại đầu khuyết là không tin Phật mà chỉ tin vào vị thiền sư hướng 
dẫn, ưu là ngộ ngay nơi chính mình. Đó là ưu, khuyết của hai tông Thiền Tịnh. Về 
sau Tịnh Độ có phần hưng thịnh vì thiền thoại đầu thiền sinh tu lâu ngày thấy nhọc 
nhăn mà không ngộ đạo, lần lần chuyền sang Tịnh Độ, niệm Phật nhẹ nhàng dễ 
hơn. Đó là lý do người sau phải suy nghĩ. 

Giáo thì nặng về kinh, chỉ học, trì tụng, thuyết giảng suông mà không ứng 
dụng tu hành. Thiền thì khán thoại đầu mà không chịu học kinh, vì học kinh điển 


sợ thành kiến giải. Cả hai đều có tính cách thái quá, cho nên tu viện Chơn Không 


chủ trương Thiền Giáo song hành. Về Giáo, thiền sinh phải học kinh, luận,sử. Về 
Thiền, phải thực nghiệm tu tập. Các thiền sư thường nói Giáo là lời Phật nói hay 
miệng của Phật không hai. Vì tâm và miệng của Phật không hai, nên thiền giáo 
không hai. Vì vậy tu viện Chơn Không chúng tôi chủ trương Thiền Giáo song 
hành. Từ lâu, tôi thường nói với tất cả thiền sinh rằng: "Đối với Tam Bảo, tôi có 
niềm tin rất sâu, cho nên lúc nào cũng cố gắng làm cho ngọn đèn Phật pháp sáng 
tỏ, không muốn nó bị lu mờ. Nếu chúng ta chuyên tu thiền thoại đầu thì quên học 
kinh luận, mà quên học kinh luận thì vô tình phế Pháp bảo. Mười người tu thoại 
đầu, chắc gì mười người ngộ, hay năm người ngộ, hay một người ngộ thôi? Nếu 
không ngộ thì ngọn đèn Phật pháp dần dần tắt mắt, đó là điều mà tu sĩ chúng ta 
phải thận trọng. 

Ở Việt Nam, trong thời chúng tôi tu học thì Phật giáo chia tổng quát làm ba 
nhóm (chia thành nhóm chứ không chia thành phái). 

- Nhóm thứ nhất lấy kinh điển Phật làm nghề sanh nhai, đi tụng tán để có 
tiền sinh sống, được gọi là thầy cúng, thầy đám. Nhóm nầy cũng khá đông. 

- Nhóm thứ hai là những người tốt, nhưng vì ít học ham tu nên nặng về tín 
ngưỡng, tu một cách mù quáng, tu mà không hiểu giáo lý, cho nên chỉ biết cúng 
rằm cúng vía, tụng kinh tính bộ, lạy tam thiên Phật, lạy Pháp Hoa từng chữ. Tu 
nhiều là cúng nhiều, lạy nhiều, tụng nhiều. Đó là chủ trương của nhóm thứ hai, 
gốm có một số chùa ở thôn quê, và ở thành thị cũng có. 

- Nhóm thứ ba là những người học có bằng cấp, hiểu giáo lý đạo Phật như 
triết học. Đó là trường hợp của chúng tôi học ở Phật học viện, học rất nhiều môn, 
học có chương trình, có thi cử đàng hoàng. Bởi lo thi cử nên ai nấy cắm đầu học, 
học để thi lấy bằng! Rốt cuộc trong khi học giáo lý của Phật, cũng không có thì 
giờ để tu. Việc tu thì gượng gạo, một ngày 24 giờ, chỉ để một hai thời công phu 
cho qua ngày, chớ không có sự chuyên tu. Đến khi mãn khóa học ra trường phải đi 
giảng dạy, mà giảng dạy thì phải tổ chức. Vừa lo giảng dạy, vừa lo tổ chức cho 
giáo hội nên cũng không có thì giờ tu. Vật nhóm thứ ba này được ưu điểm là có 


học nhưng lại thiếu tu. Lúc Hội Phật Học Việt Nam cất chùa Xá Lợi, có xin sư cụ 


Pháp chủ Khánh Anh hai câu đối để ghi trong giảng đường. Sư cụ cho hai câu: 
"Học mà không tu là đãy sách. Tu mà không học là tu mù”. 

Hai câu đối đó đến nay vẫn còn ghi trong giảng đường chùa Xá Lợi. Sư cụ 
nhắm hai nhóm người: nhóm nặng tín ngưỡng ham tu mà không học, lấy cúng 
tụng lễ lạy làm trên, tu một cách mù quáng, và nhớm nữa là ở Phật học viện, học 
cốt ghi nhớ cho nhiều để ra giảng dạy, lo làm việc không tu được gì hết, giống như 
cái đấy đựng sách. Đó là tệ trạng của Phật giáo Việt Nam lúc bấy giờ, chính tôi là 
người trong cuộc. Suy nghiệm thấy cái lỗi thiếu sót của mình nên tôi nhập thất 
chuyên tu và chủ trương lập Tu viện mà không cất chùa, vì sợ cất chùa, Phật tử 
tưởng như các chùa khác sẽ mời đi cúng tụng. Và để tránh hai cái lỗi: học trở 
thành cái đãy đựng sách; tu mà không biết Phật Tổ dạy cái gì cứ tu mù. Như vậy, 
chủ trương của Tu viện Chơn Không đang thực hiện là "Thiền Giáo song hành" 

Học ở Phật Học viện thì phải nhớ, phải thuộc để thi cử. Học ở Tu viện thì 
để hiểu, tự tham cứu tu hành, không bắt phải nhớ, phải làm bài, phải thi cử. Bởi 
học phải nhớ, phải làm bài, phải thi cử nên tâm bị rỗi; còn học để ứng dụng tu 
hành thì không có gì phiền bận. Ở đây, tôi giảng kinh luận sử cho quý vị nghe, ai 
nhớ được bao nhiêu thì nhớ, và nhớ được bao nhiêu ứng dụng tu bấy nhiêu. Học 
để thi cử và học để tu khác nhau ở chỗ đó. Vì vậy, tu viện chủ trương "Tri vọng" 
chớ không dạy khán thoại đầu. Tại sao? Vì học và tu song hành, nếu khán thoại 
đầu là phải bỏ học, mà bỏ học tức nhiên phế giáo, nên không thể ứng dụng thoại 
đầu được, đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai, như tôi đã kế tôi không phải là 
người được kế truyền tông Lâm Tế, nên tôi không dạy tu thoại đầu. Vì chủ trương 
của thiền thoại đầu là lấy ngộ làm chỗ cứu cánh. Nhưng ngộ thì phải nhiều lần, 
giải ngộ thì vô số, tiểu ngộ thì năm bảy lần, chớ không phải ngộ một lần là xong. 
Cho nên người tu thiền thoại đầu đến chỗ cứu cánh là triệt ngộ, người đó mới là 
người xuất cảnh, có thể hoằng hóa được. Ở đây, chúng tôi chủ trương tu là "Tỉnh 
giác” chứ không nói ngộ. Quý vị phải hiểu cho thật kỹ chỗ này. Tỉnh giác lá lúc 
nào cũng biết đúng không lầm. Từ lâu, chúng tôi nhận lầm cái tứ đại này là thân 


mình, cái suy tư, nghĩ tưởng, cảm thọ, phân biệt là tâm mình. Vì cho tứ đại hư giả 


là thân mình, vọng tưởng là tâm mình, nên bị nó sai sử chạy hết nơi này đến nơi 
nọ. Khi biết rõ nó là duyên hợp hư giả, là vọng tưởng không phải là mình (ngã) đó 
là tỉnh, quên nhận cái vô thường sanh diệt đó là mình, để nó dẫn đi đó là mê. Một 
phút tu là một phút tỉnh, tỉnh từng phút giây nên không có cái ngộ mạnh mẽ như 
khán thoại đầu. Thứ đến là trong khi học kinh nghe lời Phật Tổ dạy có thê tỉnh, 
nhận ra cái nào chơn cái nào giả, đó là tỉnh giác chớ không phải đại ngộ. Tỉnh là 
biết các pháp không phải thật, còn cái thật thì chưa nhận ra. Vậy nên, đường lối tu 
ở đây là hăng tỉnh giác. Bởi vì lâu nay chúng ta cứ quen thấy cái gì cũng thật, mà 
vạn vật nguyên là duyên hợp hư dối, thấy nó thật là mê. Bởi mê cho nên đuôi theo 
vật chạy hết chỗ này đến chỗ khác do đó mà đau khổ. Bây giờ tỉnh giác thấy rõ các 
pháp đều là duyên hợp hư dối. Hoặc là quán cảnh vật huyễn hóa, hoặc quán sắc 
thân duyên hợp hư dối, hoặc quán vọng tưởng không thật cũng là huyễn. Như vậy 
trong giờ phút nào cũng sống trong sự tỉnh giác, đó là tu. 

Còn thiền thoại đầu, khi tham thiền thì sống chết với câu thoại đầu, lúc đó 
dồn hết tâm lực vào câu thoại đầu, không tỉnh không giác. Trong thời gian khối 
nghi chưa vỡ, thiền sinh ở trong trạng thái tối tăm, vì vậy khi ngộ thì mạnh lắm. 
Còn tu "tri vọng” do tỉnh giác từng phút giây, cho nên có tỉnh thêm chút nữa cũng 
thường, không mấy quan trọng. Song giờ nào tu giờ đó tỉnh. Giả sử trong tu viện 
năm mười người tu, năm mười người đó tuy chưa triệt ngộ, nhưng có tỉnh giác thì 
tu hành tiễn, do điều phục được phiền não, nên có đủ niềm tin và nương theo lời 
Phật Tổ vẫn có thể giảng dạy lại cho người sau cùng tu tập. Đó là điểm đặc biệt. 
Nếu tham thoại đầu mà chưa ngộ, thì không dạy được, vì những thiền sinh lo tu 
quên cắt móng tay, râu tóc ra dài, tham thiền quên hết mọi việc, nên khi chưa ngộ 
thì không làm gì cả. Ở đây tu viện chủ trương phải thường xuyên tỉnh giác, tuy 
chưa chứng ngộ nhưng giác ngộ tới đâu thì chỉ dạy người sau tu tới đó, y theo lời 
Phật Tổ dạy chứ không phải dạy riêng theo ý mình. Vậy chủ trương của tu viện 
Chơn Không chẳng phải chỉ chuyên tu mà không có lợi tha. Còn người tham thoại 
đầu hoặc năm năm, mười năm, hai chục năm mới ngộ, đó là người có phước lớn. 


Còn nêu tu năm năm, mười năm, hai chục năm mà không ngộ coi như cuộc đời 


chịu chết trong độn công phu. Vẫn biết rằng không ngộ thì thôi, nhưng chưa ngộ 
thì cả đời tu không làm được øì lợi ích cho đời. Hơn nữa, thời cuộc không cho 
phép người tu ai đến học đạo cũng bảo : "Tham đi!", mà cần lý giải, lý giải thì 
phải học đạo, vừa học vừa tu. Khán thoại đầu kẹt ở chỗ không học (ngoại trừ 
những người học rồi, chỉ chuyên tu thì được). Đó là sự khác biệt của đôi bên. 

Chủ trương tu "tri vọng" của tu viện Chơn Không xuất xứ từ đâu? Đó là 
vấn đề quan trọng. Sau này có một số người lầm cho rằng tu theo Tổ Sư thiền là 
phải khán thoại đầu, tu mà học kinh luận thì phải thiền Tổ sư. Đây tôi xin đặt câu 
hỏi: "Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn có phải là Tổ sư không? Ngài đã từng dạy đệ tử tụng 
kinh Kim Cang và cũng từng giảng kinh Kim Cang cho Lục Tổ nghe và ngộ đạo. 
Vậy Ngài là Tổ sư hay chăng phải Tổ sư?" Hiện tại có một số người cứ cho rằng 
khán thoại đầu mới là Tổ sư thiền, không khán thoại đầu không phải là Tổ sư thiền, 
đó là điều lầm lẫn rất lớn. Lại có người cho rằng học kinh không thê ngộ đạo, điều 
đó cũng không đúng. Chính ngài Huyền Giác trước do xem kinh Duy Ma Cật mà 
ngộ đạo, sau mới tới Lục Tô để ấn chứng. Học kinh không ngộ là vì theo lối học từ 
chương để thi cử. Người do tu tập, tâm dần dần thanh tịnh, đọc qua kinh Phật hoát 
nhiên tâm sáng ra nhận được lý chân thật. Như trường hợp của ngài Huyền Sa 
nhập thất tu, ngài nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm mà ngộ đạo, hoặc như ngài Pháp 
Loa thuộc phái Trúc Lâm Yên Tử cũng do đọc kinh Lăng Nghiêm mà ngộ đạo. 
Như vậy quan niệm tu thiền học kinh không ngộ là không đúng. Học kinh bằng 
cách vừa nghiên cứu vừa tu, thì có thể nhân nơi kinh mà ngộ đạo. Trong kinh Pháp 
Bảo Đàn, ngài Pháp Đạt chưa thấy đạo đến hỏi lý kinh Pháp Hoa. Sau khi được 
Lục Tổ khai thị giải nghi, ngài nhận được yếu chỉ, ngài hỏi rằng: "Hiểu lý kinh 
khỏi trì tụng được chăng?" Lục Tổ đáp: "Kinh đâu có làm chướng ngại ông". Vậy 
Tổ bảo tụng kinh hay không tụng? Đạt được lý đọc kinh có hại gì? Như vậy Ngũ 
Tổ đã dạy đệ tử tụng kinh, Lục Tô cũng đâu có cắm tụng kinh. Lục Tô ngộ đạo từ 
nơi kinh Kim Cang, cho nên trong bài kệ Vô Tướng có Lục Tổ có câu: "Tông 
thông cập thuyết là giáo, Thiền và Giáo cả hai đều thông suốt giống như mặt trời 


giữa hư không sáng rỡ". Để thấy chủ trương của chư Tổ đâu có phế bỏ kinh. 


Người sau không nghiệm tới nguồn gốc, cứ nhắm mắt lớn tiếng công kích, thật là 
một việc làm quá sai lầm. Tông Tào Động, Tông Lâm Tế, tông nào không phải là 
Tổ Sư thiền? Ngài Đại Huệ thuộc tông Lâm TẾ chỉ trích tông Tào Động có sai 
không? Sự công kích đó chắng qua là do tinh thần ức dương của người truyền đạo, 
cứ đề cao sở trường của mình, và đè bẹp phép tu của người khác. Nếu có người tới 
hỏi đạo, mà khen phép tu của kẻ khác thì làm sao trình bày được sở trường của 
mình. Ai không biết pháp tu Tịnh Độ và tu Thiền đều từ kinh Phật dạy. Vậy mà có 
người tới hỏi thiền với vị tu Tịnh Độ liền bị dọa coi chừng điên, tu Thiền khó lắm 
mà khen pháp tu Tịnh Độ. Còn người tu Thiền thì nói Tịnh Độ quá nặng tín 


ngưỡng, tu còn mượn phương tiện không mạnh. Đó là do tinh thần ức dương của 


rz 
^' 1t 


người truyền đạo. Người sau thấy ngài Đại Huệ bác "mặc chiêu” là sai, đó là một 
cái lầm lớn của người sau, không chịu nghiên cứu tường tận, nghe lời người trước 
khen chê thì theo đó mà khen chê, chớ không hiểu được gốc ngọn. Đường lối tu 
của tu viện Chơn Không là Thiền Giáo song hành, nếu hiểu cùng làm đúng thì đâu 
có khác chủ trương: "Tông thông thuyết thông" của Lục Tổ, tông thông thuyết 
thông như mặt trời chiếu sáng giữa hư không có lỗi lầm gì? Đó là chủ yếu mà 
người tu phải hiểu thấy cho thật rõ. Do đó, khi lập tu viện, tôi chủ trương Thiền 
Giáo song hành, hai bên phải nương nhau, nương Giáo đề thông Thiền, nhờ tu 
thiền sáng được kinh. Cả hai hồ tương nhau chớ không tách rời. Nhờ vậy, nếu tu 
chưa được viên mãn vẫn có thể nêu cao ngọn đèn chánh pháp chớ không làm dứt 
mất. Nhờ có Giáo làm nên tảng căn bản, thì không xiên dương theo ức thuyết. Nếu 
chỉ khán thoại đầu, không học kinh, nghi tình chưa vỡ làm sao dám ra giảng dạy? 
Nên hiểu đường tu hành ở đây là vừa học vừa tu, vừa có thể hoằng hóa. Cái thấy 
biết của mình là thấy biết nương nơi cái thấy biết của Phật Tổ, đồng thời chiêm 
nghiệm ứng dụng lời Phật Tổ để thấy rõ lẽ thực của các pháp. 

Ngài Huệ Khả thưa với Tổ Bồ Đề Đạt Ma: 

- Tâm con bắt an, xin thầy dạy con phương pháp an tâm. 

Tổ Bồ Đề Đạt Ma nhìn thẳng vào mặt Huệ Khả bảo: 


- Đem tâm ra đây ta an cho. 


Huệ Khả sửng sốt nhìn lại không thấy tâm, thưa: 

- Con tìm tâm không được. 

Tô Bồ Đề Đạt Ma bảo: 

- Ta đã an tâm cho ngươi rồi. 

Huệ Khả liền khế ngộ. 

Huệ Khả nói tâm bắt an là nói cái vọng tâm xao xuyến rối bời, bấy lâu nay 
ai cũng chấp nó là tâm mình, nên thấy bất an. Và khi Sư Tổ bắt chúng ta nhìn 
thắng mặt vọng tâm, thấy nó tự tan biến lặng lẽ, tức là biết nó hư vọng thì tâm an. 
Vậy chủ trương "Biết vọng" có căn cứ rõ ràng không phải ức thuyết. 

Một hôm, ngài Huệ Khả bỗng nhiên đại ngộ, bạch với Tổ Đạt Ma rằng: 

- Nay con các duyên đều bặt. 

Tổ Đạt Ma nói: 

- Coi chừng lạc vào không. 

Huệ Khả thưa: 

- Con thường biết rõ ràng, nói không thể đến. 

Tổ Đạt Ma bảo: 

- Đây là chỗ truyền của chư Phật, chớ nên hồ nghi. 

Vậy, vọng tưởng lặng thì cái liễu thường tri hiện tiền, đó là chỗ cứu cánh 
viên mãn, gọi là như như 

Tu "Tri vọng" cho chúng ta kinh nghiệm là nhìn mình càng kỹ thì thấy lỗi 
mình càng nhiều. Tôi thí dụ, có một đài cổ Phật, tượng cổ Phật bị quỷ khiêng 
quăng mất, còn đài trống nên ngày nào quỷ cũng nhảy lên múa hát. Bấy giờ có 
người phát tâm sùng bái, thỉnh tượng cô Phật an vị trên đài. Vừa đề tượng lên, thì 
quỷ nó quăng xuống, thành thử an vị không được. Họ cầu cứ thầy tu tới trị dùm 
con quỷ. Thây tu Tịnh Độ viết sáu chữ "Nam Mô A Di Đà Phật" dán lên đài, quỷ 
hơi sợ, thầy dán xong rồi đi, quỷ giật tượng cô Phật xuống, leo lên đài nhảy múa 
nữa. Thầy tu Mật Tông đến dán câu chú "Án ma ni bát di hồng", nó cũng sợ nhưng 
khi thầy đi văng, nó lại giật tượng xuống, trồi đầu lên nhảy múa. Thiền sư tới dán 


câu "Niệm Phật là ai?", dán rồi lại lơ lơ là là, nó cũng giật tượng cô Phật xuống, 


leo lên nhảy múa nữa. Một thiền sư khác tới, vị này không viết không dán, mà 
ngồi đó, đứa nào trồi đầu lên, ông chỉ vào mặt nó nói: "Mây là quỷ". Nó sợ thụt 
đầu lặng mất. Lúc đầu nó có sợ, nhưng khi nào ông ngó lơ, nó lại trồi đầu lên nhảy 
múa. Nên ông phải ngồi đó canh chừng hoài. Vậy trong các vị Sư trị quỷ, vị nào 
công hiệu hơn? Vị nào cũng công hiệu, nhưng phải có mặt thường trực, nếu không 
có mặt thường trực thì hết công hiệu. 

Tu thiền thoại đầu cũng phải chăm chăm không lơi lỏng mới có công hiệu. 
Tu Tịnh Độ niệm Phật cũng phải chuyên chú không quên mới có công hiệu. Tu 
Mật Tông trì chú miên mật, không gián đoạn mới có công hiệu. Còn thiền tri vọng 
phải luôn luôn tỉnh giác mới có công hiệu. Vậy, pháp môn nào cũng không dễ. Các 
pháp tu có đề mục xem chừng dễ tu, thiền thoại đầu có câu thoại đầu để khán, 
Tịnh Độ có câu Nam Mô A Di Đà Phật để nhớ, Mật Tông có câu chú để trì. Nhờ 
nương vào phương tiện mà quên nghĩ nhớ đến việc những khác, vọng tưởng không 
khởi. Còn tu "tri vọng" dùng trí nhìn thăng, không có phương tiện để nương, mới 
tu xem chừng khó, những tật xấu, tưởng bậy muôn đời muôn kiếp cứ trồi dậy, thấy 
rõ ràng thì ra mình xấu xa tu dỡ quá. Nói khó dễ là do nhận định thiển cận, thật sự 
thì các pháp khán thoại đầu, niệm Phật, trì chú nhờ bám sát phương tiện để dừng 
vọng tưởng, nếu chuyên lơi lỏng thì vọng tưởng khởi. Nhưng nếu tu không chuyên 
lơ lỏng thì vọng tưởng cũng trồi lên thành dỡ. Tri vọng thì dùng trí nhìn thắng, 
mọi vọng niệm tốt xấu trồi lên, ngay đó thấy tường tận. Đó là chỗ ách yếu, thiền 
sinh tu phải biết rõ. Tuy nhiên đối với người sơ tu, tu nương theo phương tiện thì 
dễ thực hành hơn "tri vọng", vì dùng trí nhìn thăng nên đòi hỏi người sống mạnh 
về trí. Biết vọng tưởng, vọng tưởng lặng thì tâm tự chơn. 

Xét về phương tiện, pháp môn niệm Phật được giải thích "Đạp gai lấy gai 
lễ", khán thoại đầu thì nói "Dùng độc để trị độc". Vì đúng tinh thần của đạo Phật, 
tu đến chỗ rốt ráo là vô niệm, còn niệm là còn sanh tử, dù là niệm ác hay niệm 
thiện. Lục Tổ khai thị Huệ Minh nói: "Không nghĩ thiện, không nghĩ ác cái gì là 
bản lai diện mục của thượng tọa Minh?" Nghĩ thiện nghĩ ác đều là niệm, còn niệm 


thì không phải là bản lai diện mục, còn niệm còn bịnh. 


Vì vậy niệm Phật hay trì chú được xem như dùng gai để lễ gai, dùng cây 
gai niệm Phật lễ những cây gai vọng tưởng điên đảo khác. Các cây gai vọng tưởng 
được lễ hết thì cây gai niệm Phật cũng bỏ luôn. Nếu các cây gai loại tưởng được lễ 
hết, mà cây gai niệm Phật còn giữ lại cũng còn bịnh. Cho nên dùng phương tiện tu 
phải biết tường tận. Do đó nhà thiền nói xốn mắt bị bụi dơ bám thành bịnh, mạt 
vàng tuy quý rơi vào cũng bịnh, con mắt trong suốt không dính một vật gì mới 
lành mạnh. Pháp môn niệm Phật, cuối cùng cùng bỏ luôn, tâm nhất như mới là chỗ 
cứu cánh. 

Tu thoại đầu được coi là "Dùng độc để trị độc". Tại sao gọi là độc? Vì khán 
thoại đầu là đề khởi nghi một vấn đề không trả lời được. Mà nghi là một trong sáu 
món căn bản phiền não, dùng phiền não để tu là dùng độc chứ gì? Khi nghi một 
vấn đề gì mạnh thì quên hết những việc khác. Các Tổ kinh nghiệm dùng nghi để 
lấn áp, đối trị loạn tưởng. Nên các ngài mới đưa ra câu nghi vấn "Niệm Phật là 
al1?" hay “Trước khi cha mẹ chưa sanh ta là cái gì?", hoặc "Tất cả trở về một, một 
trở về chỗ nào?" Bất cứ câu nào miễn nghi vấn mạnh thì nó lấn áp hết mọi loạn 
tưởng khác, lần lần kết thành khối, khối nghi vỡ, vọng tưởng hết thì ngộ đạo. Đó 
là dùng nghi để trừ vô số độc vọng tưởng. Nếu nghi tình chưa vỡ, thì cứ ở trong 
trạng thái nghi, mà còn nghi thì không làm gì được. 

Như vậy, để thấy rõ mỗi pháp tu có công hiệu riêng của nó. Tu thoại đầu, 
niệm Phật hay trì chú thì nặng về tín (tin). Còn tu tri vọng thì nặng về trí, dùng trí 
thấy rõ không lầm, nên hằng tỉnh giác từng giây, từng phút. Nếu quên thì tình sống 
dậy, tình sống dậy thì trí mờ đi. Cho nên tu muốn tiến thì phải khéo tỉnh giác luôn 
luôn, thiếu tỉnh giác thì tu không tiến được. 

Tu "tri vọng", với người sơ tu khó tin mình hết vọng tưởng, chỉ có những 
người đã nhận ra ông chủ mới tin mình có thể hết vọng tưởng, vọng tưởng hết tâm 
chơn hiện, không nghi ngờ. Còn người chưa nhận ra "Ông chủ", khi vọng tưởng 
lặng rồi phải biết thêm rằng vọng tưởng lặng tức tâm thể như như. Nhiều người tu 
chú tâm vào một chỗ để cho yên, có khi kẹt vào cái yên đó gọi là si định (định 


không sáng). Vậy nên vọng tưởng lặng phải tạm biết đó là tâm thể như như, để 


không mắc kẹt trong si định. Cái lặng lẽ là tâm thể như như hiện tiền, nó liễu liễu 
thường tri thì không bị kẹt ở trong vô ký. 

Tu "tri vọng" vấp một lỗi nữa là lo kềm tâm cho vọng tưởng lặng, thở 
không sâu nên lới nơi ngực bèn cho là đau tim. Giai đoạn đầu tu hơi thở rất là 
quan trọng, phải thở sâu tới bụng dưới, chú ý hơi thở, thở nhẹ, đều, dần dần vọng 
tưởng dấy, biết là vọng tưởng không theo. Tu như vậy là không sai, không bịnh. 

Tu biết vọng nếu cảm thấy buồn và đau đầu có thê khởi quán, quán có hai 
cách: 

- QUÁN KHÔNG: Là quán tất cả các pháp duyên sanh huyễn, thân duyên 
sanh như huyễn,cảnh duyên sanh như huyễn không thật. Quán xét rõ ràng tường 
tận, quán mãi như vậy, đó là pháp "đoạt cảnh bất đoạt nhơn" của ngài Lâm TẾ. 

- DÙNG QUÁN TU CHỈ: Quán tất cả các pháp như huyễn không thật, nên 
không để tâm nghĩ tưởng. Niệm vừa khởi liền quán tất cả pháp như huyễn thì vọng 
niệm tự lặng, nếu vọng tưởng khởi nữa cũng quán như vậy thì tâm được an định. 
Chẳng những quán lúc ngồi thiền, mà đi đứng làm việc cũng quán như thế. Đó là 
trước Quán sau Chỉ như kinh Viên Giác dạy tu chỉ quán phép, chỉ trước, quán sau, 
nhẹ vui, ít buồn. Nhìn thắng vọng niệm hoài thì buồn nên tùy sự tu tiến mà ứng 
dụng. Đó là điều thiết yếu về đường lối tu của tu viện Chơn Không. Người sở dĩ 
không hết vọng tưởng là vì công phu chưa viên mãn. Cứ như thế tu tập nhất định 


vọng tưởng lần lần thưa, vọng tưởng thưa rồi sẽ hết, không nghi ngờ. 


{ Sã 


